WikipediA 


Medeíaidrin 

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 

Medeíaidrin, Medeíidrin, hay Obsri Dkaims, là một ngôn ngữ nhân tạo và chữ viêt đưỢc tạo ra bởi 
một giáo đoàn người Ibibio vào những năm 1930 ở Nigeria đê làm như một ngôn ngữ thiêng liêng Kitô 
giáo Nó bắt nguồn từ glossolalia (nghĩa chữ là nói tiếng /ạ)J 2 ^ 3 1 

Các diễn giả coi Medeíaidrin là một "ngôn ngữ tinh thần". Nó đưực tạo ra bởi hai nhà lãnh đạo của nhà 
thờ là Michael Ukpong và Akpan Akpan Udoíia. Họ báo cáo rằng Chúa Thánh Thân đã tiêt lộ những lời 
của ngôn ngữ cho Ukpong, trong khi Udoíia viêt chúng xuông. Vào thời diêm đó tiêng Ibibio không có 
viết và Udoíia đã tạo ra một bộ chữ đế viết Medeíaidrin/ 4 ] 


Sau khi hoàn thành ngôn ngữ vào năm 1936, các thành viên của nhà thờ bắt đâu mở trường học trong đó 
trẻ em đưực hướng dân học Medeíaidrin. Song le điêu này không đưực chính quyên thực dân Anh châp 
nhận, buộc đóng cửa trường học cùng năm đó. Tuy nhiên ngôn ngữ tiêp tục đưực sử dụng cho các hoạt 
động của nhà thờ, bao gôm phụng vụ và thánh ca, và cho các thư từ và hựp đông bằng văn bản giữa các 
thành viên. Ngôn ngữ bị mờ dân khi sử dụng, nhưng vào năm 1986 Udoíia bắt đâu dạy nó một lân nữa 
trong các lớp ngày chủ nhật của nhà thờ ở Ididep. Các bản thảo cũ bằng chữ này đang trong tình trạng 
tôi tệ, và sang thê kỷ 21 đã có một sô nô lực đê bảo tôn chúng. 

Bảng Unicode Medeíaidrin^: 


Bảng Unicode Medetaidrin 

Official Unicode Consortium code chart (https://www.unicode.org/charts/PDF/U16E40.pdf) Version 13.0 


0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

U+16E4X 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

ũ 

D 

D 

ũ 

D 

D 

U+16E5X 

D 

ũ 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

ũ 

D 

D 

D 

D 

ũ 

ũ 

ũ 

U+16E6X 

ũ 

D 

ũ 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

ũ 

D 

D 

D 

ũ 

U+16E7X 

D 

D 

D 

D 

D 

ũ 

□ 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

U+16E8X 

D 

D 

□ 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

ũ 

ũ 

D 

ũ 

D 

ũ 

D 

U+16E9X 

D 

D 

D 

D 

□ 

D 

□ 

ũ 

ũ 

D 

ũ 







Tham khảo 


1. A “Bible Gatevvay passage: Acts 2:3 - King James Version” (https://www.biblegateway.com/pas 
sage/?search=Acts+2%3A3&version=KJV). 

2. A "Glossolalia n."A Dictionary of Psychology. Edited by Andrew M. Colman. Oxtord University 
Press 2009. Oxtord Reterence Online (http://www.oxfordreference.com/pub/views/home.html). 
2011 . 

3. A R. F. G. Adams (1947) Obsri Dkaims: A new Atrican language and script. In Atrica: úournal of 
the International Atrican Institute, 17 : 24-34. Lưu trữ Jstor (http://www.jstor.org/pss/1156936). 






4. A Akpan Akpan Udotia (1953), "Dictionary, transcriptions and translations of texts", in: Hau, 
Kathleen (1953), Oberi Okaime Script, Texts and Counting System. Material relating to the 
Oberi Okaime language of southeastern Nigeria. 

5. A Official Unicode Consortium code chart (https://www.unicode.org/charts/PDF/U16E40.pdf): 
Medetaidrin. Version 13.0 


Thư mục 


■ Monday B. Abasiattai (1989), "The Oberi Okaime Christian mission: Towards a history of an 
Ibibio independent church", in Atrica: úournal otthe International Atrican Institute, 59: 496-516. 
[1] (https://www.jstor.org/pss/1159944) 

■ Datydd Gibbon, Moses Ekpenyong & Eno-Abasi Urua (2010), "Medetaidrin: Resources 
documenting the birth and death language life-cycle", in Proceedings otthe Seventh 
conterence on International Language Resources and Evaluation (LREC’10), Mayl9-21, 
Valletta, Malta, ISBN 2-9517408-6-7.[2] (http://lexitron.nectec.or.th/public/LREC-2010_Malta/pd 
t/342 Pap er.pdf) 

■ Datydd Gibbon & Eno-Abasi Urua (2009), "Preserving and understanding the Medetaidrin 
language (of the Obsri Dkaims ('Church treely given') Ibibio community)" WOCAL 6, Cologne. 
[3] (http://bachan.speechlabs.pl/files/UruaGibbonMedefaidrin-WOCAL2009-V02.pdf) 

■ Kathleen Hau (1961), "Oberi Okaime script, texts and counting Systems", in: Bulletin de 
1'lnstitut Francais dAtrique Noire. Série B, Sciences humaines, 23: 291-308. 

■ Eno-Abasi Urua (2008), Medetidrin, the Spirit' language of the 1920s in Ibibio land 


Liên kết ngoài 


■ Medetaidrin - Atlas of Endangered Alphabets (https://www.endangeredalphabets.net/alphabet 
s/medefaidrin/) 


Lấy từ “https://vi. wikipedia.org/vv/index. php?title=Medefaidrin&oldid=60665297” 


Trang này đưỢc sửa đểi lần cuối vào ngày 18 tháng 4 năm 2020 lúc 03:54. 

Văn bản được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự; có thế áp dụng điều khoản 
bố sung, với việc sử dụng trang web này, bạn chấp nhận Điều khoản sử dụng và Quy định quyền riêng tơ . 
Wikipedia® là thương hiệu đã đăng ký của Wikimedia Foundation, Inc., một tố chức phi IỢÍ nhuận. 






